09:54 22/7/24 Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm 


Liên hệ để được báo giá 1800 599 998 English Bồi Thường 


Q 


Trang chủ > Blog > Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm 


SHU ”—- ĐẠI LÝ BÀ 
Irance AI LÝ BẢO HIỂM 


Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điêu 
cân biết vê đại lý bảo hiểm 

Tìm hiểu khái niệm đại lý bảo hiểm là gì, hoa hồng của đại 
lý bảo hiểm. Nắm rõ vai trò hoạt động của các đại lý bảo 
hiểm tại Việt Nam. 


99 


bertyinsurance.com.vn 


_*=.—- 


Đăng ngày 
21/11/2023 


Từ "đại lý bảo hiểm' có vẻ rất quen thuộc, nhưng ít người thực sự hiểu rõ về nó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá định nghĩa 
đại lý bảo hiểm là gì. Với những thông tin thú vị sắp được chia sẻ dưới đây, hy vọng bạn đọc sẽ có những hiểu biết nhất định vê chủ thể bảo hiểm 
này. 


Theo Điều 124, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022: 
Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung 
cấp bảo hiểm vi mô ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm. 


Điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm: 
e. Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam; 
se. Có năng lực hành vi dân sự đây đủ; 
e_ Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp theo quy định tại Điều 130 của Luật Kinh Doanh bảo hiểm (2022) 


Điều kiện để tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm bao gồm 
se. Được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
e_ Đã đăng ký ngành, nghề kinh doanh hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 
e_ Có nhân viên trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm đáp ứng các điều kiện quy định điều kiện để cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/dai-ly-bao-hiem-la-gi-5-dieu-can-biet-ve-dai-ly-bao-hiem 1/4 


09:54 22/7/24 Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm 


w% Liberty. 
Insurance 


ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 
LÀ Gì??? 


..... 


5 Điều cần biết về đại lý bảo hiểm (ĐLBH) 


Thứ nhất, hoạt động của đại lý bảo hiểm 


Hoạt động của đại lý bảo hiểm theo Khoản 5, Điều 4, Luật kinh doanh bảo hiểm 2022 bao gồm 


e_ Tư vấn sản phẩm bảo hiểm. 

e_ Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm. 

e._ Chào bán sản phẩm bảo hiểm. 

e_ Thu xếp việc giao kí kết hợp đồng bảo hiểm. 

e_ Thu phí bảo hiểm. 

e _ Thu thập hồ sơ để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm. 


Từ khái niệm đại lý bảo hiểm là gì, và các quy định vê hoạt động của đại lý bảo hiểm có thể hiểu bản chất của ĐLBH là chủ thể trung gian thực hiện 
một số hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong phạm vi ủy quyền và hưởng hoa hồng. Và hoạt động chủ yếu của ĐLBH là giới thiệu, chào bán bảo 
hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm. 


Thứ hai, hoa hồng của đại lý bảo hiểm 


Mức chỉ trả hoa hồng cho đại lý bảo hiểm, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm được nêu rõ hợp đồng đại lý bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh 
doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô trong hoạt động đại lý bảo hiểm quyết định, và mức chỉ 
trả này không vượt quá tỷ lệ hoa hồng tối đa đối với các hợp đồng bảo hiểm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ, được quy định tại Thông tư 
50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm. 


Trong đó, tỷ lệ hoa hồng tối đa mà các đại lý bảo hiểm có thể nhận được như sau: 


TT|Nghiệp vụ bảo hiểm Tỷ lệ hoa hồng tối đa (%) 
BẢO HIỂM TỰ NGUYỆN 


Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại 


Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa, đường sắt và đường hàng Tư 
0 


Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đối với tàu biển 


Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 34a 4 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/dai-ly-bao-hiem-la-gi-5-dieu-can-biet-ve-dai-ly-bao-hiem 


5 

10 

5 

Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (trừ tàu biển) 15 
5 
„5 

10 


09:54 22/7/24 Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm 


Bảo hiểm cháy, nổ tự nguyện 


a Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 


mm hiểm bảo lãnh 


BẢO HIỂM BẮT BUỘC 


`. | ệ 10 
` _. 10 

" 
iể ệ 20 
ể 10 

hỘ : 

5 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô 


R Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe mô tô, xe máy 
" Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với hoạt động tư vấn pháp luật 
k7 Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 
Bảo hiểm cháy, nổ 

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng 


Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng 


w hiểm đối với người lao động thi công trên công trường 


Đối với bảo hiểm nhân thọ, tỷ lệ hoa hồng tối đa được quy định như sau: 
Tỷ lệ hoa hồng tối đa (%) 


Nghiệp vụ bảo hiểm Phương thức nộp phí định kỳ 


Phương thức nộp phí 1 lần 
Năm hợp đồng thứ nhất|Năm hợp đồng thứ hailCác năm hợp đồng tiếp theo 


2. Bảo hiểm sinh kỳ 
- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 


- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm 


3. Bảo hiểm hỗn hợp: : : 
- Thời hạn bảo hiểm từ 10 năm trở xuống 
- Thời hạn bảo hiểm trên 10 năm 


40 10 10 7 


Thứ ba, quyền của đại lý bảo hiểm 
Một đại lý bảo hiểm sẽ có những quyền sau đây theo quy định của Luật kinh doanh 
e_ Được lựa chọn và giao kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với doanh nghiệp bảo hiểm 
e. Được cung cấp thông tin và điều kiện cần thiết để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm 


se. Được hưởng hoa hồng và thưởng đại lý bảo hiểm, thưởng, nhận hỗ trợ và các quyền lợi khác theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm 


se. Được phép yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền ký quỹ hoặc tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm2 


https:/Awww.libertyinsurance.com.vn/blog/dai-ly-bao-hiem-la-gi-5-dieu-can-biet-ve-dai-ly-bao-hiem 


3/4 


09:54 22/7/24 Đại lý bảo hiểm là gì? 5 điều cần biết về đại lý bảo hiểm 


Thứ tư, nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm 


e_ Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho doanh nghiệp bảo hiểm nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm 


se Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật 

e_ Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm; cung cấp các thông tin vê sản phẩm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm một đầy đủ chính xác 

e_ Không được tự ý kê khai thông tin của bên mua bảo hiểm nếu chưa được sự đồng ý. 

e Tham dự các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức do doanh nghiệp bảo hiểm 

e_ Chịu sự giám sát của doanh nghiệp bảo hiểm 

e _ trong trường hợp đại lý bảo hiểm, nhân viên trong tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm gây thiệt hại đến quyền, 
lợi ích hợp pháp của người được bảo hiểm, bên mua bảo hiểm thì đại lý bảo hiểm sẽ phải bồi hoàn lại cho doanh nghiệp bảo hiểm 

e_ Giữ bí mật thông tin khách hàng 


Bảo hiểm cá nhânBảo hiểm Doanh nghiệpVâề Liberty Việt NamBồi thường 


Nhận báo giá ngay 


1800 599 998 


Chính sách cookie | Thông báo bảo mật | Điều khoản & Điều kiện | Chính sách an toàn thông tin 


© 2024 Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Liberty, Tầng 18, Tòa nhà Vincom, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 


https://www.libertyinsurance.com.vn/blog/dai-ly-bao-hiem-la-gi-5-dieu-can-biet-ve-dai-ly-bao-hiem 4/4 


